GlAO PHAN vinh 

Van Phong Toa Giam Muc Xa Doai 

Nghi Dien - Nghi Loc - Nghe An Xa Doai, ngay 15 thdng 9 nam 2013 

Tel: (0383) 861 171 

Email: tgmvinh@gmail.com 

So: 05/13 - TG 

V/v: Phan ddi Cong van sd 139/UBND-NC 

ngay 08/9/2013 cua UBND tinh Nghe An vd cdc vdn de lien quan. 
Kinh gui : Uy Ban Nhan Dan Tinh Nghe An 

Sau khi doc Cong van sd 139/UBND-NC ngay 08/9/2013 cua UBND tinh Nghe An, do ong 
Pho Chu tich Thai Van Hang ky, ve viec vi pham phdp luat lien quan den chuc sdc, gido dan 
Cong gido tai tinh Nghe An (goi tat la Cong van 139), toan the giao phan Vinh khong ngac 
nhien vi nhung noi dung sai su that nay da duoc bao dai Nghe An va trung uong dang tai trong 
may ngay vua qua. Giao phan Vinh da co Van thu sd 02/1 3 -TG ngay 07/9/2013 v6 viec phan 
ddi cdc bao ddi Nghe An xuyen tqc su that, lam phuc tap them vdn di va gay phdn no cho du 
luan, do Linh muc Phero Nguyen Van Vinh, pho chu tich Hoi d6ng Linh muc giao phan ky, 
dai dien cho Toa Giam muc va toan thl Linh muc, giao dan giao phan Vinh, kich liet phan doi 
va yeu cau nha chuc trach ton trong su that khi phat ngon va hanh xu. 

Tuy nhien, vi day la van ban chinh thuc cua UBND tinh Nghe An, v6n la to chuc true tiep 
chi dao cac lire luong cong quygn tran ap quan chiing, nen Van Phong Toa Giam muc neu 
len mot so dilm trong thien chi doi thoai v6n da bi anh huang nghiem trong do hanh dong 
tran ap cua nha cam quyln. 

1/ Vai nhung van ban kern theo, chiing toi tai khang dinh ring noi dung cua Cong van 139 la 
khong dung su that va vu kh6ng Giam muc, Linh muc va Giao dan giao phan Vinh. Trong khi 
chi suy dien nhung noi dung vo can cu hay duoc dan dung cong phu cua co quan cong an va 
bao dai Nghe An, ong Thai Van Hang, voi tu each Pho Chu tich UBND tinh Nghe An, da co 
nhung ket luan sai trai va mau thuln, lam cho tinh hinh them cang thang va tiln trinh d6i thoai 
them kho khan. Vay ma, ong Pho Chu tich lai d§ nghi Due Cha Chu tich Hoi dong Giam muc 
Viet Nam co y kien dk Giam muc, Linh muc va Giao dan giao phan Vinh tuan thu phap luat, 
ton trong su that va cong tac voi nha cam quyen trong viec giai quylt cac van de lien quan. 

21 Cac vu viec da xay ra d Ngoc Long, f Lap Thach, Thuan NghTa va cac viec khac tuong tu, 
la do luat dat dai qua bat cap va co che giai quylt khong hop ly cua dia phuong. Digu dang 
noi la nhung vu viec neu tren da duoc Giam muc cung nhu Linh muc va Giao dan ph6i hop 
vai nha cam quygn giai quylt xong. Nhung Cong van 139 lai phu nhan su cong tac tich cue 
do ma cho la "thieu thien chi hop tac voi chinh quyln". 

3/ Tuong tu nhu yay, viec Giao hat Cau Rim khieu kien (keo dai) dk doi lai dat nha tha cu la 
co can cu thuc te va phap ly. Hat Cau Rim da co toan bo h6 so hop le gui cac cap chinh 
quyen, nhung van chua duoc giai quyet. Dang trach hon, trong khi dang co su tranh chap, 
nguyen vong cua dan chua duoc dap ung, chinh UBND tinh Nghe An lai to chuc ban dat cho 
tu nhan de xay dung trung tarn thuong mai va du lich, gay phan no cho nguoi dan, lam bat 
binh du luan. 

4/ Vu viec tai Con Cuong xay ra ngay 01/7/2012 chi la hau qua cua viec nha cam quyen dia 
phuong khong nhin nhan nhu cau ton giao cua hang tram nguoi dan trong mot thai gian 
dai, rat nhi6u don tu khong duoc phuc dap va giai quygt thoa dang, sai pham cua can bo dia 
phuong duoc bao che. Su viec nay da duoc Toa Giam muc va nha cam quyen tinh Nghe 



An thong nhat cac bien phap giai quyet. Tir nhung cam ket giua nha cam quyen va Giao 
phan Vinh, tien trinh do den nay gan ket thuc khi UBND tinh Nghe An cong nhan gia tri 
phap ly cua ho dao Con Cuong va se cap dat de xay dung nha thd ho trudc ngay 
01/10/2013. 

5/ Rieng vu viec dang tiec da xay ra tai giao xu My Yen ngay 04/9/2013, chung toi cue luc 
phan doi viec nha cam quyen dung bao luc tran ap quan chung. Vu viec nay co nguyen nhan 
sau xa tu viec can bo cong an khong mac sac phuc, khong mang the cong an, khong neu ly do 
ma sach nhieu, vo co chan dudng ngudi den Trai Gao cau nguyen va tham du Thanh le, chu 
khong phai mot so giao dan chan duong can bo nhir Cong van 139 qua quyet. Hanh dong am 
muoi cua co quan cong quyen da gay phan no va dan den sir xo xat giua ngudi dan vdi (nhung 
ngudi sau nay bi phat hien ra la) cong an vao ngay 22/5/201 3, dan den viec nha cam quyen bat 
dan oan sai ngay 27/6/2013. Toa Giam muc Xa Doai da trinh bay toan bo noi dung va neu ro 
quan diem nhat quan trong cac van ban gui cho nha cam quyen. 

6/ Cong van 139 khong nhung phu nhan su dong gop tich cue cua Giam muc Nguyen Thai 
Hop trong suot thai gian qua, nhat la trong viec an dan va giai cuu 03 ngudi bi thuong, ma 
con chl trich Giam muc nhieu dieu. Dac biet nghiem trong, Cong van vu vo cho rang Giam 
muc "khong cho 03 can bo Cong an bi thuong di cap cuu... " . Day la su bia dat va vu khong 
hoan toan. Su that, horn do, mot minh Due Giam muc phai tu xoay xd de cuxi can bo va giai 
tan dan, trong khi nha cam quyen ba Ian bay luot hua hen ma khong chiu den hien trudng. 
Khi giai quyet xong moi chuyen thi lai khong co xe chd ngudi ve, nen phai mat rat nhieu thai 
gian mdi nhd duoc giao dan dua xe voi va chd ngudi bi thuong, dong thdi con phai quay lai 
chd ngudi thu tu tai nha ong Dau Van Son. Su viec do co hang tram ngudi chung kien, co 
bien ban ghi lai ro rang. Bien ban do duoc thuc hien do yeu cau cua dan. 

II Cong van 139 lap luan rang linh muc Dang Huu Nam dang le "chua duo'c su dong y" cua 
Linh muc Nguyen Dinh Thang va Giam muc Nguyen Thai Hop. Do la mot lap luan sai su 
that. Hon nua, viec cho phep linh muc dang le noi thd phugng thuoc tham quyen cua Giao 
Hoi, chu khong phai viec cua nha cam quyen. 

8/ Cong van 139 khang dinh khi Due Giam muc Nguyen Thai Hop tu nude ngoai trd ve Toa 
Giam muc Giao phan Vinh thi sang ngay 30/8/2013 co khoang 300 giao dan xu My Yen keo 
den try sd UBND xa Nghi Phuong. Thuc ra, khong co can cu nao de noi ket viec Giam muc 
trd ve nude voi viec giao dan My Yen keo den UBND xa Nghi Phuong ngay 30/8/2013. 

91 Cong van 139 vu oan va tu mau thuan khi khang dinh Giam muc Nguyen Thai Hop de nghi 
bao lanh cho ong Khdi va ong Hai tai ngoai. Giam muc giao phan Vinh khong bao gid de nghi 
bao lanh, chfnh nha cam quyen de nghi viec bao lanh nay nhung da bi Giam muc tu choi trai 
voi thuc tien va phap ly. Cong van 139 con de cap nha cam quyen cam ket tra ngudi trudc 14 
gid ngay 04/9/2013, trong khi, theo Giay cam ket, thdi gian do la trudc 16 gid ngay 04/9/2013. 
Cong van 139 con lap luan la giao dan danh ngudi, huy hoai tai san, chong ngudi thi hanh 
cong vu. Nhung thuc te, nha cam quyen lai khdi to ong Khdi va ong Hai ve toi gay roi trat tu 
cong cong... Tat ca gop phan phu nhan gia tri phap ly cua Cong van 139 va lam cho du luan 
thay r5 kich ban nha cam quyen co tinh dan dung. 

10/ Mot so nghi van ve "cuoc hop quan dan chfnh" tai UBND xa Nghi Phuong vao chieu 
ngay 04/9/2013 nhu Cong van 139 neu: Tai sao "cuoc hop quan dan chfnh" lai co hang tram 
cong an, canh sat co dong, dan quan tu ve va ca con do vdi trang bi day du cho nghiep vu, 
luu dan cay, dui cui va cac phuong tien tran ap dam dong? Tai sao cuoc hop ""quan dan chinh 
de trien khai cac nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi " ma duoc bay binh bo tran an ngu cong 
vao Uy ban, bao vay chung quanh va khap moi noi cua Uy ban? 



2 



1 1/ Chung toi khang dinh vu viec ngay 04/9/2013 la he qua cua viec cong an gay han ngay 
22/5/2013 va viec bat nguai sai phap luat cua nha cam quyen ngay 27/6/2013. Dieu can lam 
ro la tai sao quan chung lai buc xiic nhu vay? Phai chang la ket qua cua mot qua trinh bi don 
nen, tuc nuac va ba. Ve diem nay, can suy nghi cau khang dinh quan trong cua nguyen Thu 
tuong Pham Van Dong tra lai giao su Tuong Lai sau cuoc bieu tinh cua nhan dan Thai Binh 
xay ra nam 1997: "Day la mdu thudn giua mot ben la nhung nha cam quyen hu hong, thodi 
hoa bien chat, de nen, dp buc dan khong chiu duac; va ben kia la dan khong chiu duac nen 
da noi day ddu tranh ". 

Vi vay, chung toi phan doi viec UBND tinh Nghe An da bop meo su that va xuyen tac cac sir 
kien lien quan den cac hoat dong cua cac Giam muc, Linh muc va Giao dan giao phan Vinh 
trong thai gian qua, nhat la trong vu dan ap xay ra tai giao xu My Yen. Dieu do da xuc pham 
nghiem trong tinh cam ton giao, boi nho ca nhan Giam muc va cac Linh muc, gay mat doan ket 
luong giao, lam quan chung phai hoang mang, dac biet xam pham nghiem trong danh du, nhan 
pham, sue khoe, tinh mang cua nguai dan giao xii My Yen (it nhat co 30 nguai bi thuang phai 
di cap cuu), xuc pham nang ne niem tin ton giao (ft nhat 02 tuong thanh bi dap va). 

Chung toi de nghi nha cam quyen ton trong dan, ton trong quyen tu do ton giao, ton trong su 
that, de giai quyet thoa dang moi nhu cau cua dan. Bat chap moi hoan canh, nha cam quyen 
phai lay cong ly va dua vao luat phap de phuc vu dan trong su doi thoai, chu khong phai 
dung bao luc de tran ap va quyen luc de xuyen tac su that. 

Tran trong! 

TM. VAN PHONG TOA GlAM MUC XA DOAl 




Lm. Phaolo Nguyen Van Hieu 
Chanh Van phong Toa Giam muc 



Ncri eiti: - Nhu tren; 

- Van phong Dire Tong Giam muc Leopoldo Girelli; 

- Due Tong Giam muc Phero Nguyen Van Nhon; 

- Van phong Hpi Dong Giam muc Viet Nam; 

- Cac Dai sii quan tai Viet Nam; 

- Cac giao phan Viet Nam; 

- Cac giao hat, giao xii va toan dan giao phan Vinh; 

- Thu tuong Chinh phii; 

- Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc; 

- Van phong Chinh phii; 

- Bo Cong an; 

- Bo Ngoai giao; 

- Ban Ton giao Chinh phu; 

- Tong Cue truong Tong cue An ninh II - BCA; 

- Ong pho chii tich Thai Van Hang; 

- Ban Ton giao tinh Nghe An; 

- Dai phat thanh truyen hinh Nghe An va Trung uong; 

- Bao Nghe An; 

- UBND huyen Nghi Loc; 

- UBND xa Nghi Phucmg; 

- Luu van phong Toa Giam muc Xa Doai. 



3 



